TRÁI VAI 
Nguyễn Duy Chính 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Muc luc 


TRÁI VÁI 


Nguyén Duy Chính 
TRÁI VÁI 

T ương truyền là ngày xưa Dương Quí Phi - ái thiếp của 
Đường Minh Hoàng bên Tàu - rất thích ăn trái vải. Vua nhà 
Đường vì sủng ái nàng nên cho dịch trạm ngày đêm chở vải 
tươi từ phương Nam đem về kinh đô. Mỗi một chùm vải là cả 
một công trình, không biết bao nhiêu mồ hôi và cả mạng 
sống người lẫn ngựa mới có được để cho người đẹp thưởng 
thức. Dương Phi đứng trên lâu cao trông ngóng, khi nhìn 
thấy từ xa bụi cuốn lên, biết là vải đã đem về tới nên vui vẻ 
chạy xuống. Đỗ Mục đã làm một bài thơ miêu tả việc đó, hai 
câu cuối như sau: 
Nhất ky hồng trần phi tử tiếu, 
Vô nhân tri thị lệ chi lai. 
(Bụi hồng người đẹp mỉm cười, 
Nào ai đã biết vải tươi mới về.) 
Thời đó, đường xá xa xôi diệu vợi, trái vải là một đặc sản quí 
giá của miền nam, chỉ có vài nơi trồng được, mỗi năm chỉ 
được vài tháng nên ngoài giới vương hầu, người ngoài không 
mấy ai có dịp thưởng thức. 
Trái vải tên tiếng Hán là “lệ chi”, ngoại hiệu là “phi tử tiếu” 
(nụ cười Dương phi), tên khoa học là nephelium litchi, gốc 
chính là ở miền Bắc nước ta mà ra. Ở vùng Hải Dương, Hưng 
Yên có giống vải thiều, hạt rất nhỏ, cùi dày và thơm, ăn ngọt 
như đường là một loại quả trân quí không đâu có. Cùng họ 
với trái vải có trái nhãn (nephelium longana) và trái chôm 
chôm (nephelium lappaceum). Trái nhãn thì cả ba miền nước 


ta đều có nhưng chóm chôm thì chí có tại niềm Nam mà 
thôi. 

Lê Quí Đôn trong Vân Đài Loại Ngữ cũng đề cập đến trái vải 
như sau: 

“Quả vải vừa ngon, vừa đẹp, cổ nhân đã ngợi khen: mã 
ngoài như lụa hồng, tơ tía, thịt vải như thủy tinh, như giáng 
tuyết. Bạch Lạc Thiên, Thái Quân Mô đều đã ngợi khen trong 
các sách đồ phả, tự ký. Nước Nam nhiều vải nhất, nhất là vải 
sản xuất ở xã An Nhân, huyện Đường Hào là thật ngon: vừa 
ngọt, vừa thơm, không thể nói hết được. Các nơi khác cũng 
có thứ vải ngọt, nhưng hương thơm không bằng vải An 
Nhân. Vải chín về đầu tháng tư, cuối tháng hái về ăn ngay, 
không để lâu được. Vải, tính chất nóng, ai thích ăn chỉ ăn độ 
sáu bảy chục quả; ăn nhiều thì tắc khí sinh đờm. Các sách 
trong bộ Thuyết phu khen vải ở đất Mân ngon nhất, có thứ 
nhất phẩm hồng,có thứ trạng nguyên hồng, lại còn bốn 
giống nữa là : Ma thắng, Bàn hoa, Kê dán, Thước noãn, đều 
chín về tháng bảy. Có thứ hạt nhỏ bằng hạt đậu, có thứ quả 
dẹt mà không có hạt. Thứ vải chín về tháng tư, gọi là Hỏa 
sơn (vải mã lửa), múi mỏng, vị chua, là thứ vải hạng bét. 

Có người chê Tô Đông Pha ăn vải tháng tư, cho là Đông Pha 
chưa đi đất Mân bao giờ, chưa biết chân vị vải, thứ vải ông 
được ăn chỉ là thứ vải hỏa sơn thôi. Sách ấy lại chép: “Người 
thích vải, một tháng ăn đến vài ngàn quả, ngày ăn 30 quả”. 
Khi đi sứ Trung quốc, tôi từng được quan các tỉnh đưa tặng 
thứ vải muối, và khi yến tiệc; được ăn thứ vải phơi khô, 
trông quả vải với hột vải, không khác gì vải của nước 
nhà.”[1] 


Theo sách vở để lại, người Tàu chỉ mới biết tới trái vải từ thời 
Tân mat, Hán sơ. Thuở đó, khi nước ta bị lệ thuộc Trung Hoa, 
hàng năm phải tiến cống sản vật, trong đó có các loại cây 
trái quí. Vải là một trong những đồ dân ta phải đem cống 
cho Tàu. Khi đó người Tàu gọi trái vải là “man quả” (trái của 
người man). Vua Hán Vũ Đế nghiện loại trái này nên sai lập 
một khu vực riêng trong vườn thượng uyển, xây một cung 
điện gọi là Phù Lệ Cung (cung điện để ương cây vải) đem 
một trăm cây giống từ phương nam về trồng. Tuy nhiên cây 
không hợp phong thổ nên chết cả. 

Thoạt tiên người Tàu gọi nó là li chi vì vải kết trái thành 
chùm tách ra khỏi cành cây, rất chắc, phải dùng dao mới cắt 
ra được. Về sau chữ li biến thể thành chữ lệ. Từ miền nam, 
cây vải mới truyền ra các vùng Quảng Đông, Quế Lâm, Phúc 
Kiến... Tới đời Càn Long, họ lại đem giống qua trồng ở Đài 
Loan và hiện nay trái vải là một trong những nông phẩm 
quan trọng của hòn đảo này. Đời Minh có Tống Giác là người 
mê ăn trái vải nên có biệt hiệu là “Lệ Chi Cuồng”. Ông đi 
lùng tìm khắp nơi, thử đủ mọi giống và biên soạn thành một 
cuốn sách có tên là “Lệ Chi Phổ”. Cây vải ưa khí hậu nóng 
và khô, ít mưa, hiện trồng được ở nhiều nơi trong vùng Đông 
Nam Á, Ấn Độ, Phi Châu, Mỹ Châu. 

Về dược tính, hột trái vải (litchi semen) được dùng trong 
Đông Y. Theo Tuệ Tĩnh, hại vải có công dụng trị bệnh ly, đậu 
mùa, đau răng... Hạt vải có chứa các chất saponin, tannin 
và glycine dùng để bổ khí. 

Cây vải thích hợp với vùng nhiệt và ôn đới có bốn mùa và 
cần một mùa nóng, ẩm để ra hoa và kết trái và một mùa 


lạnh để cho nụ hoa có thể trổ. Hầu hết các loại vải cán 
khoảng 100 đến 200 giờ lạnh trong khoảng 32 đến 45o F và 
nếu có mưa phùn thì tốt hơn cả. Chính vì thế mà vải chỉ 
trồng được ở Bắc và Trung phần nước ta chứ không trồng 
được ở miền Nam. 

Cây càng già thì gỗ càng cứng và có thể chịu đựng được khí 
hậu giá lạnh (xuống tới 25o F) nhưng cây non không chịu 
được sương muối. Hiện nay người ta đã trồng vải tại nhiều 
nơi tại Hoa Kỳ, kể cả vùng California, nhất là San Diego. Cây 
vải đầu tiên kết trái ở Santa Barbara được ghi nhận vào năm 
1914. 

Cây vải thuộc loại đại mộc, có tàn rậm rạp và có khi cao đến 
12 mét nhưng thường thì nhỏ hơn và là loại cây ưa nắng. Lá 
vải thuộc loại lá phụ, từ ba đến 4 cặp, thon hay tròn dài, 
láng ở mặt trên, và nham nhám ở mặt dưới, có màu hồng 
khi còn non và ngả sang màu xanh bóng khi già, tàn thường 
rủ tới tận đất. Hoa vải cũng như hoa nhãn, màu vàng, bé 
lấm tấm thành từng chùm và thường trổ vào mùa xuân. 
Thông thường phải mất từ 3 đến 4 tháng quả mới chín. Theo 
các nhà nông học, cây vải có thể sống tới hai trăm năm. 
Trước đây, nông dân thường trồng cầu may, không chọn 
giống kỹ nên phẩm chất không đều, cây ngọt cây chua, cây 
dày cùi, cây to hột. Hiện nay, người ta chỉ tập trung vào một 
số loại có phẩm chất và sai quả. Các giống ngày nay được 
ưa chuộng là loại trái hồng hay đỏ, vỏ mỏng, hột thật nhỏ. 
Giống cây lá đen thẫm (hắc diệp lệ chi) là giống có nhiều 
khả năng và khỏe hơn cả, chịu được mưa nắng dãi dầu mà 
không chết. Ở Đài Loan người ta đang tìm cách gây giống 


một loại vải không hột, nhưng chưa thành công. Quả vải có 
da san sùi, to bé tùy loại thường có màu hồng hay màu đỏ 
tươi. Loại màu xanh vàng chưa trồng được ở California. Quả 
vải hình trứng, hình trái tim hay hình tròn, dài từ 2 tới 3 
phân. Cùi vải trắng trong, có nhiều nước (juicy). Hột vải to 
nhỏ tùy giống. Có loại nhỉ nước khi nứt vỏ nhưng cũng có 
loại khô. 

Những loại thông dụng hơn cả là Amboina (quả màu đỏ 
tươi), Bengal (giống từ Calcutta, trái hơi dài, hột nhỏ), 
Brwester (trái to nhưng hơi chua, trồng nhiều ở Florida), 
Groff (nhỏ, da såm, hột nhỏ), Hakip (Hắc Diệp, trái vừa, da 
mềm có gân xanh, cùi hơi hồng), Kwaluk (Quải Lục, to và 
thơm, vốn dùng để tiến cung, có gân xanh, trái đỏ), 
Mauritius hay Kwai Mi (Quải Vị, trái vừa, hình bầu dục, lúc 
chín ngả màu nâu, thịt chắc và hột thường nảy mầm ngay 
trên cây), No Mai Tsze (Nhu Mễ Từ, trái to, đỏ là giống rất 
thông dụng tại Trung Hoa, hay dùng để phơi khô), Tai Tsao 
(hình trứng, đỏ tươi, da sân, nhiều nước). 

Đất trồng vải là loại đất khô, không giữ nước và giàu chất 
mùn, có độ pH từ khoảng 5.5 đến 7.5. Tuy vải không chịu 
đất úng thủy nhưng cần nhiều nước và ky chất phèn. Người 
ta thường bón cây vào mùa xuân đến cuối mùa hạ là lúc cây 
đang ra hoa và kết trái. Vì vải khó tháp nên phương pháp 
thông thường nhất là chiết cành. Hột vải phải trồng ngay 
sau khi bóc ra vì chỉ chịu được 1, 2 ngày là không còn khả 
năng nảy mầm nữa. Cây con mọc mạnh trong thời gian đầu 
nhưng khi được độ một gang tay thì đứng lại, trong một hai 
năm không lớn thêm. Sau đó lại tiếp tục mọc. 


Vái phái dé cho chín ó trén cay nhung néu dé guá chín thi vó 
sẽ sam lại và mất di vị ngon. Thường thì người ta hái nguyên 
chùm, để cả cuống và có thể giữ được cả tháng trong tủ 
lạnh nhưng ở ngoài chỉ được một hai hôm là hư. Người xưa 
đã có câu, một hôm thì biến sắc, hai hôm thì biến hương, ba 
hôm thì biến vị, bốn hôm thì cả sắc, hương, vị đều hết. 

Vải có thể ướp lạnh hay phơi khô. Hiện nay, tới mùa vải, 
ngoài một số lượng tiêu thụ tươi hay bán ngoài chợ, số lượng 
lớn còn lại thường được đem đóng hộp hay biến chế thành 
thực phẩm ngay để xuất cảng. Vải còn có thể làm rượu gọi 
là rượu vải, nhẹ nhưng uống cũng khá ngon. 

Tháng 12, 1998 

[1] Lê Quí Đôn, Vân Đài Loại Ngữ, Phạm Vũ, Lê Hiền dịch và 
chú giải, Nhà Xuất Bản Miền Nam 1973 trang 502 


Nguón: http://vnthuguan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: VietKiem 
Được bạn: Thái Nhi đưa lên 
vào ngày: 29 tháng 1 năm 2004 


